TRUNG TAM UNESCO 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỘNG ĐồNG 



CẢI TẠO 

ntiTiriệ tũiim 


VH 

DT 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC 




é sro 




, TRUNO TAM UNESCO 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨb VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỘNG ĐồNG 


CẢI TAO VƯỜN TẠP 
HỘ* GIA ĐÌNH 


NHÀ XUẤT BẦN VĂN HÓA DÂN TỘC 
Hà Nội - 2000 



Ở nông thôn, các gia đình nông dân thường có diện 
tích vườn rất rộng, đó là những lô đất tốt, bằng phẳng 
hoặc dốc rất ít, ở ngay cạnh nhà, rất thuận lợi cho việc 
chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch sản phẩm. 


K2-Cải tạo 




Ở một số ít vườn, chủ nhân của nó đả quan tâm quy ' 

hoạch, cải tạo, bố trí cây trồng hợp lý, chăm sóc cẩn thận, 
cây cối tốt tươi, năng suất cây trồng thu hoạch từ vườn 
cao, phẩm chất tốt, được thị trường chấp nhận. 


4 




Tuy vậy, còn rất nhiều vườn việc bô" trí cây trồng tuỳ 
tiện, gặp gì trồng nấy, cây nọ lấn át cây kia, giống cây 
trồng không được chọn lọc, chăm sóc kém, năng suất phẩm 
chất đều kém, thu nhập từ vườn không đáng kể. Những 
vườn đó được gọi là vườn tạp. 


5 









Những vườn tạp đó cần được cải tạo lại để tận dụng 
những líu thế của vườn, để có nhiều sản phẩm từ vườn 
bán ra thị trường, tăng thêm thu nhập của gia đình, đẩy 
nhanh nền kinh tế của các hộ gia đình nông dân. 


6 







Những vườn tạp ở miền núi rất cần được cải tạo vì: 
Đất cấy lúa ở miền núi không đủ, nông dân vẫn phải 
phát nương làm rẫy ở rất xa, rất cao, đi lại rất vất vả, 
điều kiện chăm sóc bảo vệ rất khó khăn mới thu được 
một ít lúa, ngô, đậu, đỗ để đảm bảo đời sống gia đình. 

Nếu cải tạo vườn tốt, sản phẩm thu hoạch từ vườn 
bán ra thu được tiền, dùng tiền đó để mua lương thực, 
thực phẩm và những vật dụng trong gia đình sẽ tốt hơn 
việc phá nương, làm rẫy, vừa có đời sống kinh tế, vừa 
bảo vệ được thiên nhiên, môi trường. 


7 





Việc cải tạo vườn tạp không quá khó khăn phức tạp 
nhưng đòi hỏi những người chủ trong gia đình phải am 
hiểu công việc, có hiểu biết khoa học kỹ thuật, nhất là 
hiểu biết về đất đai, phân bón, cây trồng, châm sóc cây 
trồng v.v... Phải chăm chỉ cần mẫn và phải có quyết tâm 
cao trong công việc. 


8 











Để cải tạo được vườn tạp, trước hết gia đình phải được 
bàn bạc kỹ và thống nhất cao vời nhau về dự kiến, về 
biện pháp tiến hành. 

Tuỳ điều kiện về thực trạng vườn, điều kiện tự nhiên 
trong khu vực, điều kiện về lao động và kinh phí của 
mỗi gia đình mà quyết định thực hiện một, hai hoặc tất 
cả các nội dung cụ thể sau đây : 

- Cải tạo cấu trúc cây trong vườn. 

- Cải tạo giống cây. 

- Cải tạo đất vườn và hệ thống tưới tiêu. 

- Cải tiến kỹ thuật canh tác. 


Việc đầu tiên trong kế hoạch cải tạo vườn là cải tạo 
cấu trúc cây trong vườn. Đây là việc thay thế tập hợp 
cây trồng hôn tạp cũ bằng một số loài cây mới có năng 
suất cao hơn, chất lượng tốt hơn, được thị trường chấp 
nhận. Luôn xem xét đến việc tiêu thụ nó trong thời gian 
hiện tại và tương lai, bởi vì cây trồng trong vườn đa sô' 
là những cây lâu năm. 


10 









Việc thay thế này phải được tính toán kỹ càng, phải 
được tiến hành thận trọng, có chọn lọc. Không nên nôn 
nóng trong khi cải tạo vườn, không được "phát quang, 
chặt trắng" vườn cũ, mà chỉ nên tiến hành bằng cách 
thay thế từng bước, thay thế dần dần đên khi định hình 
và ổn định trong sản xuất. 



Trước khi bước vào thay thế tập hợp cây trồng, bạn 
và gia đình phải xác định được quy hoạch của vườn : 
khu vực này trồng cây gì ? Khu vực kia trồng gì ? 

Trồng cây này hay trồng cây khác, cần căn cứ vào điều 
kiện đất đai và nhu cầu tiêu thụ của thị trường. 

Ví dụ : Đất thấp ta có thể trồng cây chịu úng, đất 
cao ta có thể trồng cây chịu hạn, những cây đó khi cho 
thu hoạch đều có thể bán được, lấy tiền phục vụ chi tiêu 
của gia đình. 


12 





Khi thay thế cây trồng trong vườn theo quy hoạch (như 
đã nói ở trên), bạn và gia đình nên tuân theo trình tự sau: 


Những cây bị sâu 
bệnh nặng, những cây 
có năríg suất rất thấp, 
nhứng cây có phẩm chất 
tồi, nếu có để lại cũng 
không có tác dụng gì thì 
thay ngay. 





Những cây không bị 
sâu bệnh, phẩm chất 
không tốt lắm, nhưng 
còn có thể thu nhập 
được thì nên thay thế 
dần dẩn bằng cách 
trồng xen cây mói vào. 
Cây mới lớn đến đâu 
thì tỉa cành cây cũ đi 
đến đây, đến khi cây 
mới cho thu hoạch thì 
bỏ hẳn cây cũ. 








Cũng có thể thay thế cây giông cũ còn khoẻ (nhưng 
năng suất và phẩm chất kém) bằng cách ghép những cây 
giống tốt cùng loại lên những cây này để có một cây mói 
và khoẻ, vừa cho năng suất cao, phẩm chất tốt. 


14 




Tóm lại, cải tạo cấu trúc vườn cần đặc biệt quan tâm 
đến hai nội dung : 

- Việc chuyển cơ cấu cây trồng cũ sang cơ cấu cây trồng 
mới không ảnh hưởng đến thu nhập chung của khu vườn. 

- Việc cải tạo cấu trúc vườn phải gắn liền vói cải tạo 
giống. Tất cả những cây mới đưa vào vườn phải là những 
cây giông tốt, phù hợp với đất đai, khí hậu địa phương. 


15 





Vườn tạp thường được trồng rất nhiều giống cây, không 
theo một quy hoạch cụ thể nào cả. Cây lại không được 
chăm sóc cẩn thận, do đó năng suất rất thấp, chất lượng 
rất kém, cần phải cải tạo lại giống cây trong vườn tạp này. 

Có hai cách để cải tạo giống cây trong vườn. 


16 













* 


Caoh thữ nhất: 
Trồng các loại cây mới 
có năng suất cao, có 
chất lượng tốt, có giá 
trị kinh tế để thay 
ngay hoặc thay dần cây 
trồng cũ đi. 



% 


a 



Thay ngay cây cũ 
bằng cây mói trong 
trường hợp: Cây cũ 
không còn giá trị gì 
nữa, sâu bệnh nhiều, 
để lại không những 
không được thu hoạch 
mà còn lây lan sâu 
bệnh cho cây khác. 



Thaydầncây cũ bằng 
cây mới trong trường 
hợp : cây cũ còn cho 
thu hoạch, mặc dù 
không cao, nhưng còn 
có thu trong khi cây 
mới (trồng cạnh) chưa 
được thu. 


17 









Cách thứ hai : Nếu 

cây trồng củ là cây mà 
gia đình ưa thích, lại 
trồng đúng vào vị trí đã 
được quy hoạch lại, chi 
vì nó là giống cũ của 
địa phương, năng suất 
và phẩm chất kém, cần 
thay giống khác ngon 
hơn, thì có thể dùng 
phương pháp ghép 
giống mói lên cây củ. 




Việc ghép cây được 
tiến hành như sau : 

Cắt ngang thân hoặc 
cành của cây cũ (đôi với 
cây có khả năng tái 
cành chồi tốt). Bón 
phân, chăm sóc chu đáo, 
sau một thời gian cây 
bật chồi mới. Chọn 
những chồi khỏe mạnh 
để lại để ghép, các chồi 
khác cắt bỏ. 


18 






Những chồi này được chăm sóc cẩn thận, để sinh trưởng 
bình thường, không bị sâu bệnh, không cong queo, không 
phát sinh nhiều cành... Đên khi các chồi này đủ tiêu chuẩn 
ghép, ta tiến hành các thao tác ghép. 

Việc ghép này thường áp dụng với một số cây trồng 
sau đây : Cam, quýt, táo, mơ, mận, hồng, xoài... và một 
sô" cây, hoa cảnh. 


19 




Các phương pháp ghép thường được sử dụng là: 



20 









Đất ở các vườn tạp thường không được bồi bổ, cải 
tạo, hệ thống tưới tiêu không hoàn chỉnh, nhiều vườn 
bị úng khi có mưa to, mưa lâu và bị hạn khi mùa hanh 
khô, mạch nước ngầm cao ảnh hưotng đen sinh trương 
của cây trồng... 


21 




Trước hết, phải xem xét hệ thống tưới tiêu của vườn, 
nếu hệ thông này không đảm bảm tiêu úng mùa mưa, 
giữ ẩm mùa khô thì phải sửa sang lại. 


22 





Đối với những vườn ở trong vùng có mực nước ngâm 
cao, vùng trũng, chua, phèn, thì việc đào sâu mương tiêu 
để hạ thấp mực nước ngầm, thau chua phèn là điều rất 

cần thiết. 



Cùng với việc cải tạo hệ thống mương tiêu, phải tăng 
cường bón phân hữu cơ để cải tạo đất vườn. 


23 






Đối với loại đất nhiều cát, giữ nước, giữ màu kém, dễ 
bị nén chặt, không thông thoáng, cần đưa thêm bùn ao, 
phù sa và bón thêm vôi để cải thiện đất. 


24 



Đối với đất thịt nặng, cần đưa thêm cát, cát pha, bón 
nhiêu phân hữu cơ và bón thêm vôi để đất toi, xốp, 
không bí và chặt. 



Đối với đất chua, ngoài việc bón phân hữu cơ, cần phải 
bón thêm vôi và lân để đất giảm chua. 


26 









Cùng với việc cải tạo cấu trúc cây trong vườn, cải tạo 
giống cây trồng trong vườn, cảâ tạo đất và hệ thống tưới 
tiêu thì người iàm vườn phải biết cải tiến kỹ thuật canh 
tác. Đậy là khâu kỹ thuật tổng hợp. 






Trước hết, đó là kỹ 
thuật trồng giống cây 
có chất lượng tốt, đảm 
bảo cho cây có tỷ lệ sông 
cao, bộ rễ phát triển 
khỏe mạnh, cây sinh 
trưởng và phát triển 
bình thường mới có hy 
vọng đạt được năng 
suất cao và Ổn định. 




Đối với cây ăn quả, 
người làm vườn còn 
phải biết tạo tán tỉa 
cành cho cây giúp cho 
tán lá của cây thông 
thoáng, ít bị sâu bệnh, 
đồng thời giúp cho cây 
tập trung dinh dưỡng 
vào việc nuôi những 
cành có ích, nuôi hoa 
quả, cho năng suất cao, 
chất lượng tốt. 


28 





Bón phân cho cây củng là một khâu kỹ thuật canh 
tác quan trọng, bởi vì : Bón bao nhiêu ? Bón phân gi? 
Bón vào lúc nào ? Bón theo phương pháp nào ? Bón vào 
chỗ nào để cây sử dụng được phân bón tốt nhất ?... là 
những đòi hỏi người làm vườn quan tâm đúng mức. 


29 



Phòng trừ sâu bệnh cũng là một kỹ thuật canh tác 
rất cần đốì với người làm vườn, bỏi vì : Có rất nhiều 
biện pháp để phòng trừ sâu bệnh như : Biện pháp giống 
cây trồng, biện pháp dùng kỹ thuật canh tác, biện pháp 
dùng thiên địch của sâu, biện pháp dùng thuốc hóa học 
v.v... Dùng biện pháp tổng họrp hay biện pháp đơn lẻ ? 
Lúc nào dùng biện pháp nào để có hiệu quả đòi hỏi người 
nông dân phải biết, vừa phòng trừ được sâu bệnh, vừa 
bảo vệ được sức khỏe của mình và cộng đồng. 



Thực hiện chế độ luân canh, xen canh, gối vụ cây trồng 
trường vườn hợp lý củng là một kỷ thuật canh tác đòi 
hỏi người l ầm vườn phải thành thạo đê vừa làm cho đat 

tốt lên, vừa bảo vệ cây trồng. 

Luân canh là việc trồng cây nọ tiếp sau cây trông kia 
trên cùng một diện tích đất. Điều này được dùng cho cả 
cây trồng chính và cây trồng phụ ở trong vườn. 

Người ta không luân canh các loại cây trồng cùng họ 
với nhau để hạn chế việc lây lan sâu bẹnh tư cay trong 
trước sang cây trồng sau. 


31 





XEN CANH (trồng xen) là cách đồng thời trồng cả cây 
trồng chính và cây trồng phụ trên cùng một diện tích, 
sau đó thu hoạch cây trồng phụ để lại cây trồng chính. 

Trong vườn gia đình, người ta thường trồng xen cây 
ngắn ngày vào cây dài ngày, cây rụng lá mùa đông và 
cây thường xanh, các loại cây họ đậu đỗ vào diện tích 
cây ăn quả v.v... 


32 



TRỒNG Gối là việc : Chuẩn bị thu hoạch cây trồng 
này thì trồng tiếp cây trồng khác vào diện tích đất đó. 

Trồng gối được áp dụng cả cho cây trồng chính và cây 
trồng phụ. Ví dụ : Vườn na, đu đủ, mía sắp cỗi, người 
ta có thể trồng vải, nhãn hoặc một số cây án quả khác 
bên cạnh để bỏ na, đu đủ, mía... đi là vải (hoặc cây ăn 
quả khác) đã bén rễ, hồi xanh. 


Tóm lại : Cải tạo vườn tạp là một việc làm cần thiết, 
nhưng không vội vàng hấp tấp. Để việc cải tạo vườn tạp 
của gia đình đạt kết quả tốt, đòi hỏi chủ gia đình và 
các thành viên trong gia đình cần : 

- Được bàn kỹ với nhau 

- Nắm được các kỹ thuật cơ bản trong trồng trọt các 
loại cây dự kiến sẽ trồng trong vườn. 

- Có quyết tâm cao và được đầu tư chu đáo. 


34 







Để làm được điều đó, ngoài kinh nghiệm sản xuất đã 
tích lũy được, bà con nông dân nên tranh thủ tham khảo, học 
hỏi các gia đình nông dân khác làm tốt, các cán bộ kỹ thuật. 

Xin chúc bà con nông dân thành công trong việc cải 
tạo vưừn tạp. 


35 




TRƯNG TÂM UNESCO 
PHổ BIẾN KIẾN THỨC VÀN HÓA, GIÁO ĐỤC CỘNG ĐồNG 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA DÂN TỘC 


CẢI TẠO VƯỜN TẠP 
HỌ GIA ĐÌNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 
PGS. TS HOÀNG NAM 
KS. TRẦN BẢO TOÀN 
KS. NGUYÊN VĂN CHIẾN 
KS. NGÔ QUỐC TUẤN 


Biên tập: 
Vẽ bìa: 
Trình bày: 


ĐINH LƯƠNG AN 
VÂN HỒNG 
LÊ HỔNG Lựu 


In 800 cuốn, khổ 14,5 X 20,5cm 
Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản : 88-325/XB-QLXB 
ngày 6/4/2000. In tại : Xưởng in SGK Đông Anh 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2000 


36 


